MAKERTING 


&THUONG HIÉU 


—— NGUYÊN MINH THU —— 


MUC LUC 


01. TÓNG QUAN ĐỀ TÀI 
Lịch sử về trà 
Giới thiệu về trà 
Công dụng của trà 
Xu hướng uống trà 
Trà đạo là gì? 
Nghệ thuật uống trà đạo 
Giới thiệu về trà Shan Tuyết 
Lí do chọn đề tài 


Tính khả thi 
02. NGHIÉN CÜU THI TRUONG 


Trà Việt Anh 
Trà Sương Mai Thái Nguyên 
Trà Thiên Thành 


Trà Dotea 


03. BÁNG BRIEF 


TỔNG OUAN VỀ ĐỀ TÀI 


Bạn đã bao giờ tự hỏi Trà là gì chưa? Nếu Châu Âu tự hào về rượu 
nhu dinh cao của nghệ thuật ẩm thực Phương Tây, thì Phương Đông: 
có trà, là đô uống thuần khiết nhưng phong phú về hương vị, tỉnh tế 
và đòi hỏi người thưởng thức phải có sự nhạy bén của các giác quan. 
Trà là đảng cấp của hương vị Châu А. 


- > ^ ` 


Ít ai biết rằng, trà là thức uống có sức thống trị bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Trong suốt 
tiến trình phát triển của lịch sử loài người, trà hiện hữu từ rất sớm và nhanh chóng trở 
thành loại thức uống có ảnh hưởng, quyền lực lớn nhất trên hành tinh... và thậm chí, có 
thời kỳ từng được ví von "trà là thức uống khiến cả thế giới phát cuồng". 

Nguồn gốc “thần tiên” của trà 
Xét về khía cạnh lịch sử hay sinh học, các chuyên gia đều thống nhất trà có nguồn gốc từ 
khu vực châu Á, chủ yếu là ở Tây Nam Trung Quốc và Bắc. Thời gian con người sử dụng trà 
chính xác từ bao giờ thì không ai biết, tuy nhiên được ước chừng là dưới triều nhà Thương 
(1600 TCN - 1046 TCN). 

Trà có nguồn gốc xuất phát từ trung quốc từ 5000 nám trước đây, trà có từ lâu đời dựa trên 
những tài liệu cổ. 

Ở thượng nguồn sông Mekong, có mộ khu vực đặc biệt có 7 loại khí hậu trong ngày trong 
ngày quanh năm nhiều mưa, nhiều nắng nhiệt độ chênh lệch lớn khu vực gần Phổ Nhĩ 
(cách Việt Nam 50km) có đến 20 núi trà cổ tập trung. Đây chính là khu vực hình thành 
những lá trà đầu tiên trên thế giới 


Giới thiêu vé trà 


Trà là thức uống phổ biến ở nhiêu nơi trên thế 
giới, chỉ sau nước. Tất cả các loại trà trên thế giới 
đều được làm từ một loại cây, gọi là cây trà 
(Cemellia Senensis), mọc trên các cao nguyên 
vùng nhiệt đới. 

Trà được làm từ các búp non của cây trà, trải qua 
5 bước chế biến cơ bản hái, làm héo trà, vò trà, 
oxy hoá, sấy khô 

Trà sau khi trải qua quá trình oxi hoá được hàm 
thành nước trà là nguồn caffein, theophylline và 
chất chống oxy hoá ( antioxidant ) tự nhiên nước 
trà có đặc trưng là mùi thơm tự nhiên khi thưởng 
thức ngụm trà đầu tiên sẽ có cảm giác vị đắng 
chát nhẹ nơi đâu lưỡi nhưng sau đó là vị hậu ngọt 
tự nhiên mà trà đem lại 


Cho tới nay, trà là thức uống phổ biến và có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới. Sản lượng 
tiêu thụ trà mỗi năm bằng tổng tiêu thụ của cà phê, chocolate, nước ngọt và rượu cộng lại với 
nhau. 

Tuy nhiên, đây không phải là sự may mắn mà hoàn toàn là do những đặc tính tự nhiên nổi 
trội của loại đồ uống này. 


Công dụng của trà 


Trà chứa một số lượng lớn các hóa chất sinh học như flavonoid, acid amin, vitamin... có tác 
dụng chống ung thư. Đặc biệt, caffeine trong trà sẽ giúp con người tỉnh táo nếu uống vào 
buổi sớm. 

Trà cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và được đưa vào nhiều thực đơn ăn kiêng nổi 
tiếng. Ngoài ra, phải kể tới catechin trong trà xanh có thể ngăn ngừa béo phì, ung thư gan 
hay đại tràng. 

Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe Singapore - Bác sĩ Anna Jacob từng phát biểu 
trong một buổi họp: “Trà là thức uống thứ hai sau nước được các chuyên gia dinh dưỡng 
hàng đầu khuyến khích sử dụng, có tác dụng chống oxy hóa giúp cơ thể ngăn ngừa nguy cơ 
mắc các vấn đề tim mạch”. 

Epigallocatechin-3-gallate (ЕССС) - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà xanh giúp 
bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương hoặc thay đổi ác tính, loại bỏ các gốc tự do khỏi máu, 
giảm thiểu nguy cơ gây ra ung thư, các vấn đề về tim mạch, tiểu đường, loãng xương, thoái 
hóa thần kinh. 

Qua đó cũng đã thấy được công dụng vô cùng tuyệt vời của trà đem lại cho con người, vừa 
là một loại nước uống thiên nhiên tốt cho sức khoẻ vừa có lợi cho cơ thể 


z А ` 
hướng uống tra 


Nhiều người Việt ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe từ gốc, đặc biệt là các 
loại thực phẩm đồ uống tiêu thụ mỗi ngày. Những loại đồ uống có nguồn gốc từ thiên nhiên 
như trà được mọi người an tâm lựa chọn. Trà là loại thức uống dé bồi bổ cơ thể, giải độc, 
làm chậm quá trình lão hóa, giúp tinh thần luôn thoải mái để làm việc và lao động... được 
nhiều người lựa chọn. 


3 


Hiện nay, trên thị trường các sản phẩm nước giải khát có tác dụng giải nhiệt và bổ sung 
những thành phần có lợi từ thiên nhiên như trà xanh, trà thảo mộc... đang được nhiều 
người lựa chọn. Đơn cử với trà, những lợi ích đã được chứng minh từ lâu, hoạt chất chống 
ôxy hóa Epigallocatechin Gallate (EGCG)có rất nhiều trong lá trà xanh đóng vai trò giảm 
căng thẳng, giúp tỉnh thần thư thái, hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ ung thư, chống lão hóa, 
chống tăng cholesterol. 


à đạo là gì? 


Trước tiên hãy cùng định nghĩa khái niệm trà đạo là gì? Trà đạo thực chất chính là những 
người yêu trà cùng ngồi thưởng trà và đàm đạo. Trà đạo được xem là một nghệ thuật mang 
nhiều giá trị văn hóa, nhân văn với những triết lý về cuộc sống cực kỳ sâu sắc. 

Trong văn hóa người Việt từ thời xa xưa ông cha ta đã có thói quen cùng hàn huyên với nhau 
bên những chén trà mộc mạc và thói quen đó đã gắn liền với con người Việt bao đời nay. 
Vậy trà đạo là gì có thể hiểu một cách đơn giản trà đạo là vừa uống trà vừa đàm đạo. 


Trước tiên hãy cùng định nghĩa khái niệm trà đạo là gì? Trà đạo thực chất chính là những 
người yêu trà cùng ngồi thưởng trà và đàm đạo. Trà đạo được xem là một nghệ thuật mang 
nhiều giá trị văn hóa, nhân văn với những triết lý về cuộc sống cực kỳ sâu sắc. 

Trong văn hóa người Việt từ thời xa xưa ông cha ta đã có thói quen cùng hàn huyén với nhau 
bên những chén trà mộc mạc và thói quen đó đã gắn liền với con người Việt bao đời nay. 
Vậy trà đạo là gì có thể hiểu một cách đơn giản trà đạo là vừa uống trà vừa đàm đạo. 


Trước tiên hãy cùng định nghĩa khái niệm trà đạo là gì? Trà đạo thực chất chính là những 
người yêu trà cùng ngồi thưởng trà và đàm dao. Trà đạo được xem là một nghệ thuật mang 
nhiều giá trị văn hóa, nhân văn với những triết lý về cuộc sống cực kỳ sâu sắc. 


4 


Nghệ thuật uống trà đạo 


Nghệ thuật trà đạo Nhật Bản 


Vị sư Eisai sau khi mang hạt trà về trồng 
thì sau này ông đã sáng tác nên tác 
phẩm “Khiết Trà Dưỡng Sinh Ký” (Kissa 
Yojoki). Trong tác phẩm này ghi lại 
những chuyện liên quan đến thú uống 
trà, thưởng trà. Hương vị trà thơm ngon 
đã thu hút được nhiều người Nhật yêu 
thích thú uống trà. 

Người Nhật đã kết hợp giữa uống trà với 
tỉnh thần Thiền của Phật giáo và nâng 
cao thành nghệ thuật thưởng trà, phát 
triển nghệ thuật thưởng trà thành trà 
đạo. Chính vì vậy mà khi nhắc đến trà 
đạo thì chúng ta nghĩ ngay đến trà đạo 
Nhật Bản với những nghỉ thức thưởng 
trà chuẩn mực và mục đích hướng đến là 
để tâm hồn trong sạch giúp tu tâm 
dưỡng tính và để đạt giác ngộ. 

Nghệ thuật trà đạo có thể dùng để thanh 
lọc đời sống tinh thần, chuyên tâm pha 
trà và uống trà, cái thu được lớn nhất 
chính là nâng cao tỉnh thần, tu dưỡng 
tính cách, 


Nói về trà đạo Việt Nam là một nét văn hoá của người Á Đông, thì Việt Nam không ngoại lệ. 
Văn hoá trà đạo của người Việt tuy không cầu kì, hay nhiều nguyên tắc chuẩn mực như trà 
đạo Nhật Bản, hoặc mang bề dày lịch sử như văn hoá trà Trung Quốc. Nhưng trà đạo Việt 
Nam lại ấn tượng với người thưởng thức bởi vẻ chân thực, mộc mạc từ cách pha chế cho đến 
hương vị trà 


5 


Тга shan tuyét - trong tiéng 
anh là Snowshan tea nghĩa 
là trà núi tuyết, ở Việt Nam, 
Shan (San) nghĩa là núi, 
tuyết là vì cây chè shan 
tuyết này được mọc ở ngọn 
núi có độ cao 1500 - hơn 
2500 mét so với mực nước 
biển. Trải dài dãy núi 
Hoàng Liên Son, giáp 
Trung Quốc. Do vậy, mà 
những lá chè được phủ đều 
một lớp lông mao mỏng, 
màu trắng như những lớp 
tuyết phủ, căng mọng mọc 
tự nhiên nên mới có tên gọi 
như vậy. 


Thiên nhiên ưu đãi cho 
chúng ta loại trè quý hiếm, 
có hàm lượng chất dinh 
dưỡng cao, cao nhất so với 
những giống cây chè khác 
bởi yếu tố thay đổi về mặt 
thời gian, nhiệt độ đặc biệt 
ở những vùng như Điện 
Biên, Sơn La và Hà Giang... 


Chè shan tuyết khi pha ra 
có vị đắng nhẹ, ngậy, ngọt, 
thơm mùi cây, củi, lá rừng, 
mùi của nắng, của sương và 
của gió rất đặc biệt. Màu 
nước khi pha ra có màu 
vàng sánh, hậu vị ngọt lâu 
đặc trưng của những giống 
cây chè phía Bắc.màu trắng 
như những lớp tuyết phủ, 
căng mọng mọc tự nhiên 
nên mới có tên gọi như vậy. 


Công dụng của trà 

Shan tuyết 

Trà Shan tuyết có rất nhiều 
công dụng đối với sức khoẻ 
cụ thể là 

Công dụng thải độc tố 

Trà Shan tuyết có công 
dụng thải độc tố, thanh 
nhiệt cho cơ thể. Có 2 hợp 
chất teobromin và 
teophylin giúp cơ thể 
nhanh chóng đào thải các 
loại độc tố tích tụ lâu ngày, 
ngăn ngừa các bệnh mãn 
tính 

Tạo sự minh mẫn 

Trong trà Shan tuyết có 
chứa lượng nhỏ caffeine 
nên khi uống trà làm cho 
đầu óc tỉnh táo, tinh thần 
phấn chấn và tập trung làm 
việc 

Tốt cho tim mạch 

Có chứa lượng lớn hợp chất 
Polyphenol, được biết đến 
là một chất có lợi cho tim 
mạch, giúp tim đàn hồi tốt 
có hợp chất catechin làm 
giảm căng thẳng, oxy hoá 


Тас dụng của trà Shan tuyết đối với huyết máu 

Các hợp chất có trong thành phần của trà nói chung và trà Shan tuyết nói riêng tham gia hỗ 
trỡ quá trình lưu thông máu diễn ra tốt hơn, có chứa các hợp chất giúp kháng khuẩn, tránh 
các bệnh nhiễm trùng máu và kiểm soát lưu lượng máu được đưa đến các cơ quan trong cơ 
thể 

Giúp ngăn chặn bệnh tiểu đường 

Những hợp chất có trong trà Shan tuyết sẽ tham gia vào quá trình giảm hàm lượng đường có 
trong cơ thể. Vì vậy với những người mắc bệnh tiểu đường hay những người muốn phòng 
bệnh tiểu đường thì việc uống một ly trà mỗi ngày rất cần thiết 

Giúp chống mỡ máu 

Tác dụng của trà Shan tuyết chống mỡ máu cao bởi lẽ thành phần của trà có các hoạt chất 
thích hợp cho quá trình phòng ngừa và điều trị bệnh mỡ trong máu. Đặc biệt flavonoide có 
trong trà là thành phần chính tham gia ức chế xơ hoá mạch máu và sự lắng đọng 
cholesterol 

Giúp ngăn ngừa ung thư 

Chüa thành phần polyphenol E cũng tham gia vào hạn chế sự phát triển của các khối u trong 
cơ thể ngăn ngừa sự phát tán của một số bệnh ung thư 


Ly do chon dô tài 


Từ rất lâu trà Shan tuyết đã giữ vi trí quan trọng trong lòng người yêu trà Việt Nam. Voi sự ưu 
ái của thiên nhiên ban tặng, giống trà Shan tuyết này đây rất thuận lợi phát triển ở điều kiện 
thổ nhưỡng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đã tạo ra mùi thơm đặc trưng cho 
giống trè Shan tuyết mùi thơm dịu nhẹ, mang tỉnh tuý của cả núi rừng. 


Ngoài sự khác biệt từ ngoại hình, nơi sinh sống, nguồn gốc,...mà khi nhắc đến trà Shan tuyết 
là phải nhắc đến hương vị đặc trưng của nó 


Bên cạnh đó vị trà của Shan tuyết rất thanh, mạng đậm hơi thở của vùng cao tây bắc, màu 
nước vàng sánh như mật, khi nhấp một ngập sẽ cảm nhận ngay một mùi ngai ngái của khói 
bếp đặc trưng mà bất kì ai thưởng thức cũng sẽ bị khuất phục 


Nếu đã từng thưởng thức loại trà này sẽ cảm thấy hương vị vô cùng độc đáo và tỉnh khiết mà 
trà Tuyết Shan mang lại. Sản phẩm trà Shan tuyết rất có tiếng với những người sành về trà. 
Với mong muốn mang lại những giá trị đích thực, nguyên vẹn, sáng tạo cao cấp từ tỉnh hoa 
của Việt Nam sản xuất ra sản phẩm đặc biệt tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng. Cùng với đó 
nâng tầm giá trị của trà Tuyết Shan đến với mọi miền đất nước. 


Tính khá thi 


Với công dụng tuyệt vời mà trà Tuyết Shan 
đem lại những người làm trà đã gửi gắm 
những giá trị từ nội chất trà với kết tinh của 
đất, trời, mây, núi mà còn thấm đẫm trong 
đó cả những giá trị cội nguồn, bên cạnh đó 
cùng hương vị đặc biệt và quý hiếm của loại 
trà này đem lại. Bên cạnh độ ngon của trà 
thì cũng đi cùng những công dụng vô cùng 
tuyệt vời đối với sức khoẻ như: thải độc tố, 
tan mỡ, giảm cân, tốt cho tim mạch, huyết 
máu, ngăn chặn bệnh tiểu đường, chắc 
xương, chống lão hoá,...Không những 
mang trong mình nhiều công dụng mà trà 
Shan tuyết còn giúp thay đổi nền kinh tế 
vùng cao, trà Shan tuyết đã vươn ra khắp 
đất nước và được đưa đến bạn bè quốc tế, từ 
đó cuộc sống của người dân vùng cao cũng 
khá hơn. Sản phẩm trà Shan tuyết cũng 
đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế 
nông nghiệp 

Trên thị trường có khá nhiều loại trà cao 
cấp, nhưng giống trà Shan tuyết lại mang 
nét đặc trưng khác biệt mà các loại trà khác 
không có. 


NGHIÉN CÚU 


Việt Anh là một công ty trà đã xây dựng được thương hiệu gần 10 năm. Việt Anh là Công ty 
chuyên cung cấp các loại trà truyền thống mang đến những nét tỉnh hoa của trà Việt. Các 
sản phẩm trà của Việt Anh mang thương hiệu Việt Anh đều được chiết xuất từ những lá trà 
nguyên chất được chọn lọc kỹ lưỡng và sản xuất dựa trên quy trình hiện đại, khép kín. Nhờ 
vậy, trà Việt Anh giữ lại được cao nhất hàm lượng EGCG - chất chống oxy hoá có trong lá 
trà cùng các dưỡng chất khác giúp mạng đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ cũng như sắc đẹp 
Những sản phẩm được sản xuất đa dạng như: túi trà hòa tan, trà Thái Nguyên, trà Tân 
Cương,... Tất cả những nguyên liệu đều xuất phát từ thiên nhiên cam kết an toàn cho sức 
khỏe của khách hàng. Việt Anh có một dây chuyền sản xuất hiện đại, sản phẩm luôn được 
kiểm tra kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Hiện tại công ty đã có quan hệ hợp tác với rất nhiều hệ thống siêu 
thị lớn như Aeon Mall, Big С, Vinmart,... 


VIET ANH. 


PREMIUM ТЕА 


B 
VIET ANH. 


TINH HOA TRÁ VIÉT 


Giá trị cốt lõi: Xây dung sản phẩm trà với tiêu chí “ Tinh hoa trà Việt”, “ Lưu giữ giá trị 

truyền thống”. 

Cam kết tầm nhìn: Trà Việt Anh cam kết các nguyên liệu đều được sấy lạnh 100% theo 
công nghệ dây chuyền hiện đại, giúp trà giữ nguyên được màu sắc, có 
hương vị thơm ngon, nhẹ nhàng và tỉnh tế của hoa hồng cổ Đà Lạt. 
TRÀ VIỆT ANH CAM KẾT 3 KHÔNG. 

-Không chất bảo quản 
-Không dùng thuốc hoá học 
-Không phẩm màu 
Sứ mệnh: Tâm niệm phải “ Sáng tạo đổi mới vì sứ mệnh tồn tại và phát triển 
công ty 
Phát triển chiến lược đầu tư vùng nguyên liệu thảo dược dài hạn và 
bền vững, xây dựng sản phẩm “Thảo mộc Premium tea” nhằm quảng 
bá không chỉ tới những người Việt mà còn mong muốn giới thiệu tới 
bạn bè trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa giá trị và văn hóa trà Việt 
ngày càng vươn xa. 
Với tâm niệm “Sáng tạo, đổi mới vì sứ mệnh tồn tai và phát triển công 
ty”, Trà Việt Anh đã tạo nên những giá trị khác biệt trong sản xuất 
cũng như nâng tầm giá trị cây chè Việt. 
Mục tiêu: Trà Việt Anh luôn mong muốn được lan tỏa hương trà ngày một bay xa 
hơn, rộng hơn, góp phần nâng tầm giá trị cây chè Việt đồng thời thúc 
đẩy nền văn hóa trà Việt ngày một đa dạng và sâu sắc hơn. 


10 


THỊ TRƯỜNG 


Bao bì sản phẩm thương hiệu trà Việt Anh 


АЛУА, 


HUONG МНА! 


e Ce q^ Oy 
መሥ сс. “эъ e = 


е о, 
=> & HUONG SEN 


4 su 4: 
# MT E 2 


11 


Tổng quan về trà Việt Anh 


TRÀ ĐEN HOA HỒNG 
BÚP МОМ TRÀ ĐEN ĐƯỢC ƯỚP VÀ 
CÚNG BÔNG HOA HÓNG ĐÀ LAT 


Thương hiệu trà Việt Anh là thương hiệu trà nổi tiếng, dẫn đầu xu hướng trà Việt hằng năm 
tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm phát triển, trà Việt Anh nhận được vô vàn sự đón nhận của 
khách hàng Việt cũng như khách hàng ngoài nước nhờ chất lượng sản phẩm thơm ngon và 
chất lượng. 

Thương hiệu trà Việt Anh gắn liền với nhiều thế hệ, ra đời từ năm 2010 với mục tiêu trở 
thành sự lựa chọn tốt nhất đem lại sức khoẻ cho người tiêu dùng. Đội ngũ Trà Việt Anh đã 
ngày đêm nghiên cứu thị trường Việt Nam, đưa ra các sản phẩm chất lượng, mẫu mã bắt 
mắt, phong phú đa dạng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. 

Để tạo dựng sự uy tín, trà Việt Anh không ngừng nỗ lực để cho ra đời những dòng sản phẩm 
trà chất lượng nhất, thực hiện tốt sứ mệnh góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng Việt, 
trà Việt Anh cũng mạnh dạn đổi mới phương pháp sản xuất, đầu tư dây chuyền trang thiết 
bị hiện đại, Việt Anh còn chú trọng nâng cao quy trình chăm sóc các khâu như chế biến, 
đóng gói, bảo quản, chất lượng sản phẩm,,, 


12 


Dòng trà phổ biến tại Việt Anh 


Việt Anh chia làm 2 dòng trà phổ biến: 

- DÒNG TRÀ THẢO MỘC ( Túi lọc ) : hương sen, hương nhài, trà nhúng hoa cúc, trà nhúng 
Cherry, 2 loại trà hoà tan icetea vị đào và vị chanh. 

- DÒNG TRÀ XANH TRUYỀN THỐNG (đặc sản Thái Nguyên) được sao khô đóng gói hút 
chân không có trọng lượng từ 10g đến 500g phù hợp cho mọi mục đích sử dụng của khách 
hàng 


TRÀ SUONG MAI THÁI NGUYÊN 


Công ty đã được chuyển đổi từ tổ hợp tác Trà Tân Cương thành lập năm 1990 bởi những 
người con đất Chè nổi tiếng và đam mê với nghiệp chè. Từ việc kinh doanh theo mô hình 
tổ hợp tác, kinh doanh theo mô hình truyền thống thông qua chợ quê, các cá nhân đến giao 
dịch trực tiếp với nhau. 

Năm 2015 với đam mê cháy bỏng đưa thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên ra khắp các 
vùng miền trên cả nước và thế giới Công ty Trà Sương Mai Thái Nguyên được ra đời bắt đầu 
cho thời kỳ mới. 

Với cây chè - đặc sản đặc trưng của Thái Nguyên, các sản phẩm chè phải được trồng, chăm 
sóc rất cẩn thận và được thu hái vào buổi sớm mai, khi những Hạt Sương trên lá chè vừa tan 
hết, trời vừa sáng chuẩn bị đón nhưng tia nắng Ban Mai. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến 
cho khách hàng những tinh tuý nhất của sản phẩm trà. 

Sương Mai là Công ty được chuyển đổi từ HTX Trà Tân Cương thành lập năm 1989 và được 
chuyển thành Công ty Trà Sương Mai Thái Nguyên từ năm 2015. 

Công ty hiện có 36ha tại Thái Nguyên và 3 nhà máy tại Thái Nguyên, Mộc Châu. Sương Mai 
hiện có bán tại hơn 500 siêu thị trên cả nước, các sân bay và độc quyền trên hãng bay 
Bamboo Airways. Sương Mai hiện có văn phòng tại Hà Nội và 12 văn phòng tại các tỉnh trên 
cả nước. 

Sương Mai đã mở rộng sang các lĩnh vực mới tạo thành hệ sinh thái các sản phẩm phục vụ 
tốt hơn nhu cầu của khách hàng như đồ gia dụng, thực phẩm và nội thất 

Công ty Trà Sương Mai được sáng lập bởi doanh nhân Bùi Huy Hùng người đã rất thành 
công trong lĩnh vực Nông nghiệp sạch, bất động sản và chị Lê Thị Mai một chuyên gia dinh 
dưỡng đến từ Jumonji Nhật Bản. Kể từ đây Sương Mai đã trở thành một thương hiệu trà 
xanh nổi tiếng đúng với giá trị tuyệt vời vốn có của nó. 


> > 
= G 
vf © 
66999 Mg, <ሀ9ሾ6 Mg 


THÉI NGUYÊN Thái NGUYÊN 


Giá trị cốt lõi: Tâm - Đức - Trí - Công - Pháp 
Tâm: Làm việc với cái Tâm của mình 
Đức: Đạo đức kinh doanh là vấn đề hàng đầu 
Trí: Trí lớn để mọi việc thành công 
Công: Công bằng cùng tồn tại và cùng hợp tác 
Pháp: Tuân thủ pháp luật là tôn chỉ hoạt động 
Với mong muốn chia sẻ và lưu giữ nét văn hoá truyền thống của người 
Việt, Công ty Trà Sương Mai Thái Nguyên không chỉ mang đến cho 
khách hàng những sản phẩm trà sạch và chất lượng tốt nhất mà chúng 
tôi còn muốn gửi tới khách hàng những tâm tình của con người đất 
Thái 


18 


Tầm nhìn: Chúng tôi luôn muốn lưu giữ nét văn hoá của người Việt và đưa thương hiệu trà 
Tân Cương Thái Nguyên đến khắp nới trên thế giới 

Sứ mệnh: Sương Mai Thái Nguyên cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm chát 
lượng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất bằng niềm đam mê, tình yêu và trách nhiệm 
của con người đất chè Thái Nguyên. 


THỊ TRƯỜNG 


Bao bì sản phẩm thương hiệu trà Sương Mai Thái Nguyên 


Y, 59 
TRÁ DINH EE 
THUGNG HANG 100G TRÀ NÓN BÁC BIÉT 


Trà Tân Cương 
Chính Gốc 


5 5 
TRÁ NGOC DINH Ó LONG 
TRI KY 100G KIM NHAM TRÀ 200G 


Xuất Khẩu. 
Nga, Phá, Bi 
Cam Kết 
Trà Sạch 100% 
` Uy Tín 40 Năm. 


kd $5 
TRÀ NÓN THUÁN CHÚNG Ó LoNG 


PHUGNG HOÀNG TRÀ 200G 
v.) 
== 

Uy Tín 40 Nám 


15 


| 


Tổng quan về trà Sương Mai Thái Nguyên 


Trà Sương Mai Thái Nguyên là thương hiệu đầu tiên được sở nông nghiệp và phát triển 
nông thôn tỉnh Thái Nguyên cấp chứng chỉ và tem dán chuỗi thực phẩm sạch gồm cả khâu 
gieo trồng, thu hái, sản xuất và lưu kho cho đến phân phối. Sương Mai Thái Nguyên cũng 
là sản phẩm đoạt cúp ving danh doanh nghiệp xanh vì người tiêu dùng và cup vinh danh 
doanh nghiệp xanh vì người tiêu dùng. Nhờ sản phẩm chất lượng cao, trà Sương Mai có mặt 
ở nhiều nơi trên thể giới 

Ngay từ khi thành lập công ty đã xác định quy trình chất lượng là điều kiện tiên quyết ngay 
từ đầu cho hành trình đưa thương hiệu trà Việt đi ra thế giới. Nhờ vậy, Sương Mai đã tạo nên 
giá trị khác biệt trong sản xuất cũng như nâng tầm giá trị cây chè Việt 

Ngoài sản phẩm chè truyền thống, công ty Trà Sương Mai còn phát triển thêm các dòng sản 
phẩm mỹ phầm từ trà xanh, trà xanh giảm cân dạng viên theo quy trình công nghiệp hiện 
đại. Công ty cũng đã tìm ra công thức chiết suất những sinh tố C, tiền sinh tố A, kẽm, đặc 
biệt các gốc chống oxy hóa catechin với hàm lượng tốt nhất từ trà xanh để làm nguyên liệu 
cho các sản phẩm khác biệt như trà giảm cân, tăng cân, son, kem nám, bột tắm trắng, và 
các sản phẩm 100% từ trà xanh thiên nhiên. 


16 


wasaqa | — 


meme ቭመመመመመመፎጩ፣ атш гїл гїл 
TÂN CUONG HOÀNG VI XUÂN TÂN CUONG HOÀNG VỊ XUÂN TÂN CUONG HOÀNG VỊ XUÂN 


lộ 7. yên la 


y 


CHÁN DUONG TRÀ 


ČOT 


HIÉU QUÀ 


ር TÁC, 
DỤNG PHU 


CAN chia 


i 


KHÔNG TÁC. 
DUNG PHU 
AN TOÀN. 


Sản phẩm trà Sương Mai Thái Nguyên được lòng người tiêu dùng nhờ chát lượng mà trong 
từng gói chè đem lại, sản phẩm chè được chế biến từ vùng đất này có hương thơm, vị ngọt, 
màu nước xanh và có thành phần dinh dưỡng cao hơn so với các sản phẩm chè được sản 
xuất từ các địa phương khác 


17 


TRÀ THIÊN THÀNH 


Cty TNHH Trà Thiên Thành có truyền thống sản xuất Trà Ướp Hương lâu đời từ năm 1945, 
trà được sản xuất chủ yếu cho lái buôn xuất sang các nước hoặc tiến vua từ đất Bình Định 
với nhãn hiệu Thiên Thành với con dấu có hình cô Tiên. Trãi qua thời gian chiến tranh 
nghề trà hương hoa tiến cung đã mai một. Mãi đến 1975 khi nước được hòa bình, nghề trà 
hương đã dần được kế nghiệp và khối phục cho tới nay. 

Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm của công ty trà Thiên Thành cho ta có thể thấy lịch sử 
trà thiên thành song hành với giai đoạn thăng trầm nhất của đất nước Việt Nam. Bắt nguồn 
từ truyền thống văn hoá gia đình, trải qua những khó khăn, thử thách nhưng bằng nhiệt 
huyết. 

Cty Trà Thiên Thành có truyền thống sản xuất Trà Uớp Hương lâu đời từ năm 1945, trà 
được sản xuất chủ yếu cho lái buôn xuất sang các nước hoặc tiến vua từ đất Bình Định với 
nhãn hiệu Thiên Thành với con dấu có hình cô tiên. Trải qua thời gian chiến tranh nghề 
trà hương đã được người kế nghiệp khôi phục lại và ngày một phát triển cho đến nay. 


Trà Thiên Thành với nhãn hiệu Nai Vàng đã hình thành và gắn bó với lịch sử hình thành 
vùng Trà B'Lao từ những ngày đầu tiên. Từ những loại trà truyền thống như: trà xanh, trà 
xanh ướp hương Thảo Mộc, trà xanh ướp hoa Sói, Ngâu. Sau năm 1983 khi được tự do 
thương mại hóa, công ty Trà Thiên Thành đã không ngừng nghiên cứu và phát triển thêm 
các dòng sản phẩm mới. 


18 


Q 
~ 


NAI VANG 


< z TRÀ VIÊT 


Giá trị cốt lõi: Trà Thiên Thành với niềm tin cháy bỏng, chúng tôi còn còn muốn viết tiếp 
lịch sử của công ty bằng những bước tiến dài trong tương lai, mang cây chè 
bảo lộc đi vươn xa khắp năm châu để tự hào rằng đây là chè Việt Nam 

Тат nhìn Công ty trà Thiên Thành đã không ngừng nghiên cứu phát triển thêm các 
dòng sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu khách hàng, nhưng luôn đảm bảo 
chất lượng của sản phẩm 

Sứ mệnh Thiên Thành không chỉ hướng đến nhu cầu thưởng thức trà của khách hàng 
mà còn không ngừng nghiên cứu phát triển nhiều dòng sản phẩm khác 
nhằm đáp ứng tốt nhất về nhu cầu giải khát và đặc tính bổ dưỡng trong từng 
lá trà 


THỊ TRƯỜNG 


Bao bì sản phẩm trà THIÊN THÀNH 


Các dòng sản phẩm ` 
TRÀ OOLONG NAI VÀNG 


19 


Fj XANH 


SAM DÚA 


20 


oo eo... 


Ô long běm Ó long cong Trà đen F Trà đen OP. Trà den Pekoe Tráxanh cong Trà xó duỗi 


беже 


Bột trà xanh La Ô long tám О long loại 1 Trà đen СТС TrádenTH — Xanh Móccáulnéc Xanhvinxô Trà xanh viên 


Bột trà xanh 


s 


Tám vóc lich вй: 


Với lich sử 70 năm làm trà, với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm. tâm huyết với nghề, 
lực lượng nhân công hàng trăm người trẻ năng đôn gj không ngừng học hỏi tiến bộ áp 
dụng những công nghệ hiện đại nhất, công ty trà Thiên Thành đã cung cấp gần 300 tấn 
trà mỗi năm đáp ứng cho người tiêu dùng 

Chất lượng đảm bảo 

Lịch sử của công ty được viết nên bởi biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của các thế hệ nổi 
tiếng nhau. Tuy có lúc thăng, lúc trầm nhưng các sản phẩm trà Thiên Thành luôn luôn 
được người dâng nâng niu, trân trọng tin dùng. 7O năm tồn tại và phát triển chính là 
minh chững rõ ràng nhất cho chất lượng luôn luôn đảm bảo của trà Thiên Thành 


20 


TRÀ D 


E A 


Công ty TNHH Dotea đã lưu giữ nét đẹp trong nghệ thuật thưởng trà, nghệ thuật thưởng trà 
của người Việt Nam đa dạng, mang bản sắc riêng của nước ta. 

Công ty TNHH Dotea được thành lập vào năm 2014 với tinh thần khởi nghiệp đầy đam mê, 
sáng tạo và phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh 
doanh các mặt hàng trà thưởng thức cao cấp, và cung cấp nguyên liệu pha chế trà hảo hạng. 
Không chỉ dừng ở đó chúng tôi còn hướng tới việc nâng cao chất lượng đời sống, chăm sóc 
sức khoẻ, tỉnh thần, nuôi dưỡng tâm hồn 

Sở hữu vùng khí hậu đặc biệt, điều kiện thổ nhưỡng thích hợp với nhiều loại trà ngon, Việt 
Nam là quốc gia có sản lượng trà đứng thứ 5 thế giới 

Tuy nhiên, kinh nghiệm hạn chế, kỹ thuật chế biến trà chưa thực sự đặc sắc, bởi thế chất 
lượng trà chưa được đánh giá cao. Với mong muốn đưa thương hiệu trà Việt Nam đem đến 
những sản phẩm trà thượng hạng giá tốt nhất cho khách hàng đó chính là lí do Dotea ra đời 
Là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng trà cao 


Giá trị cốt lõi: 

Với tình yêu sâu sắc với trà, chúng tôi luôn mong muốn đưa thương hiệu trà Việt nâng 
lên tầm quốc tế, đánh thức hương vị trà Việt, đưa chất lượng trà Việt đến với nhiều người 
tiêu dùng, hơn thế chúng tôi đem đến những sản phẩm trà thượng hạng chất lượng cao 
đến với người tiêu dùng 

Tầm nhìn: 

Công ty trà Dotea luôn luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, không chỉ ở đó chúng 
tôi còn hướng tới việc nâng cao chất lượng đời sống của người tiêu dùng 

Sứ mệnh: 

Chúng tôi có sứ mệnh phục vụ hàng triệu khách hàng khắp cả nước, duy trì hương vị 
truyền thống thân thuộc của quê hương trong mỗi câu chuyện. 


22 


THỊ TRƯỜNG 


Bao bì sản phẩm trà Dotea 


kêt nghiên cứu 


Doanh nghiệp | Trà Việt Anh mm Маї | TràThiênThành | ኸል Dotea 
ምችን Công nghiép | Công nghiép Công nghiép Công nghiép 

Mô hinh ስ Zt ha ስ PAPA А AL LA > መዐ... 

: sản xuất hàng | sản xuất hàng sản xuất hàng sản xuất hàng 

kinh doanh 1 
оаї 1оаї loat loat 

E m Nổi tiến Nổi tiến; РОР, 

Danh tiéng Nổi tiếng lâu đời 8 lâu đời 8 Nổi tiếng 

Logo ዴ 

= 

»ያ 

«deno ዳያ 
Cửa hàng Có nhiều ha đất| Cty có 36ha tại Có 2 nhà máy 1 nhà máy sản 
trồng trotvál | Thái Nguyên và | sản xuất và xuất và nhiều 
xuất nhà máy | 3 nhà máy tại nhiều ha đất cua hàng trải 
sản xuất Thái Nguyênvà | sản xuất trà dài từ bắc vào 
Mộc Châu nam 

Sản phẩm Đa dạng chủng | Đa dạng chủng Ра dạng chủng | Ра dạng chủng 

loại loại loại loại 

Kênh phân | - Hệ thống - Mạng lưới - Mạng lưới - Kênh phân 

phối phân phối đại | cửa hàng được cửa hàng được | phối là dòng 

lý bao phủ khắp bao phủ khắp trà cao cấp, có 
- Có mặt tại cả nước và cả nước và nhiều điểm 
các siêu thị kênh bán hàng kênh bán hàng | hàng bán lẻ 
lớn: Aeon online. online. cũng như bán 
Mall, Vinmart, hàng online 
Big C.... 

Dánh giá Trá Уїёї Anh Sương Mai Thién Thánh Trá Dotea lá 
là thương Thái Nguyên luôn đứng đầu | chuỗi cửa 
hiệu tràmới | công ty trà lâu về sản phẩm hàng trà cao 
thành lập, đời nhờ chất trà ướp hương | cấp, đội ngũ 
nhưng lại là lượng cao, đạt nhiều năm nhân viên 
một hệ thống | cup ving danh qua. Thiên chuyên 
sản xuất cũng | doanh nghiệp Thành luôn cố | nghiệp, cùng 
như phân xanh Sương gắng phát với hệ thống 
phối trà nổi Mai đã có mặt triển để khẳng | sản xuất vượt 
tiếng nhờ nhiều nơi trên định mang cây | bậc 
chất lượng thế giới nâng chè Bảo Lộc 
cũng như đội | tầm giá trị cây đến khắp năm 
ngũ chuyên chè Việt châu. 
nghiệp 


24 


DINH HUÓNG 


Tén: Công ty TNHH Thiên Giao 
Định hướng: Là một công ty sản xuất trè của Việt Nam 
Mô hình kinh doanh: Sản xuất hàng loạt, công nghiệp 


Тат nhìn: Với phương châm “ Lĩnh hội tinh hoa - Dựng xây giá trị ” Trà Shan tuyết ^ 
Thiên Giao chúng tôi luôn phấn đấu trở thành dòng trà mang lại nhiều giá 
trị cho người tiêu dùng, chúng tôi mong muốn đi đầu trong chiến lược bảo 
tồn đi đối với phát triển bền vững nguồn cây dược liệu có chất lượng cao. 
Đầu tư nghiên cứu các sản phẩm mới và dịch vụ đặc thù giúp phòng chống 
bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống, với tham vọng sẽ đưa sản phẩm 
trà đến với người tiêu dùng toàn quốc nhằm nâng tầm sản phẩm Việt Nam. 


Sứ mệnh: Cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao mang đến sức khoẻ - an toàn - an 
tâm cho khách hàng, vì vậy chúng tôi luôn mong muốn mang đến sứ mệnh 
hướng đến là sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất, đảm bảo sức khoẻ cho 
người tiêu dùng bên cạnh phát triển đặc sản và nâng cao giá trị cho ngành 
trà Việt Nam, chúng tôi luôn muốn đặt hết tâm huyết của mình vào từng sản 
phẩm chúng tôi tạo ra để khách hàng luôn an tâm khi lựa chọn sản phẩm 
của chúng tôi 


Giá trị cốt lõi: Tôn trọng - Chất lượng - Trách nhiệm - Cam kết 


Triết lý kinh doanh: Không ngừng học hỏi và nỗ lực không ngừng để dẫn đầu 
trong ngành trà 


LỜI KẾT: 


Tôi tên là Nguyễn Minh Thư - sinh viên ngành Thiết Kế Đồ Hoạ khoa Kiến trúc - Nội thất - 
Mỹ thuật ứng dụng xin gửi lời cảm oný chân thành đã giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên 
cứu công ty thương hiệu, phát triển công ty, tiêu chí khi ra mắt sản phẩm, môn maketing 
là môn học tôi rất tâm đắc và dành thời gian nghiên cứu học hỏi cùng như tìm hiểu kĩ 
lưỡng về chủ đề mà tôi đã chọn, phần lớn nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy Trần Thanh 
Hùng đã giải đáp những thắc mắc cũng như dạy các kiến thức liên uuan đến môn học để 
tôi có thể hoàn thành tốt đồ án lần này. 


25 


